
y 

THEHINHNAM.COM 


No PAIN NO GAIN 




Danh mục 

T 




6 BÀI TẬP THỂ HÌNH NGOÀI TRỜI G 
HIỆU QUẢ CHO NAM GIỚI 

Tác giả Sế Quân Lương 


Bạn đã cảm thấy "nhàm chán" với không khí "tù túng" của phòng gym và muốn thêm một chút gia vị vào quá trình 
luyện tập của mình, nhưng lại không biết phải làm thế nào? Đừng lo, bởi trong bài viết ngày hôm nay, các bạn sẽ 
được hướng dẫn cách thực hiện một lịch tập cardio "đốt mỡ" hiệu quả cực kì... vui nhưng cũng không kém phần thử 
thách. Điều tuyệt vời nhất với lịch tập này, đó là bạn có thể vừa thực hiện chúng, vừa hít thỏ không khí trong lành 
dưới những tán cây ngoài trời. 


Các bài tập được sắp xếp với số rep tăng dần: 10-15-20. Hãy cố gắng hoàn thành vòng tập với số thời gian 
càng thấp càng tốt. 


Bài tập 1 : Nhảy xa (1 0 rep) 





Mang theo một chiếc thảm tập đủ dài so với co thể của bạn. Sau đó, đứng ỏ một đầu thảm tập, hai chân chụm vào 
nhau, rồi bật thật mạnh sao cho bạn có thế tiếp đất đúng tại đầu còn lại của thảm tập. Quay sau và nhảy ngược lại 
cho tới khi hoàn thành đủ số rep. Đây mà một trong những bài tập đốt mỡ cực kỳ hiệu quả. 


Bài tập 2: Hít đất cơ bản giúp đốt mỡ thừa rất tốt (1 0 rep) 



Bạn có thể lựa chọn giữa hai kiểu chống co bản và kiểu dễ hon là chạm gối. 

Để thực hiện, hãy nằm sấp và sử dụng cả hai tay và hai đầu ngón chân để nâng co thể lên không trung. Hai tay duỗi 
thẳng và vuông góc với nền tập, đồng thời vai và hai cố tay thẳng hàng nhau. Thực hiện động tác bằng cách gập hai 
khuỷu tay sang hai bên và hạ co thể xuống cho tới khi ngực gần như chạm vào thảm tập, sau đó dùng co bụng kết 
hợp với co tay đấy người trở lại tư thế ban đầu. 


Đối với động tác hít dất chạm gối, bạn chỉ cần... chạm gối xuống đất khi thực hiện động tác hít đất mà thôi! Thực 



hiện động tác như bình thường. 


Bài tập 3: Đốt mỡ bằng bài tập Sumo Squat (1 5 rep) 



Vào tư thế đứng với hai chân của bạn mở rộng hơn hông và hai đầu ngón chân hơi hướng ra ngoài. Từ đây, Squat 
bằng cách đấy hông ra sau và gập đầu gối sao cho cơ thế xuống thấp nhất có thế. Giữ một lúc rồi đấy người về thế 
đứng thẳng như ban đầu.lMG_2469 


Bài tập 4: Động tác tổng hợp Squat, Hít đất và bật nhảy (1 5 rep) 



Bắt đầu với tư thế đứng thẳng và hai chân mở rộng bằng vai. Lập tức bật nhảy thẳng lên trên cao, và ngay khi tiếp 
đất, hãy nhanh chóng đấy hông ra sau để vào tư thế Squat. Từ đây, hãy đặt hai tay xuống nền đất trước mặt và sau 
đó đấy hai chân ra đằng sau vào vị trí cao nhất của động tác hít dất. Đến đây, hãy đảo ngược trình tự tập trên và trở 
về tư thế cơ bản để kết thúc một rep. 

burpee-tull 

da; +Ar% E. nAr>/, /iA n k.m/t /on 



uai lạp J. vyny lau yap uụny uạp AC I cp ) 



Nằm ngửa lưng ra sau và gập cả hai đầu gối về phía ngực với hai tay đỡ lấy đầu. Đế thực hiện động tác, hãy chọn hai 
vật ở xa và tương xứng nhau ở hai bên trái và phải làm điểm mốc nhìn. Bắt đầu bằng cách vặn người sang nhìn điểm 
mốc của bạn bên trái sao cho phần khuỷu tay phải của bạn tiếp xúc với đầu gối trái và ngược lại. 


Bài tập 6: Động tác leo núi giúp đốt mỡ hiệu quả 



Trèo núi giúp đốt mỡ hiệu quả bắt đầu vào tư thế cao nhất của động tác hít đất và lần lượt đấy đầu gối lên hướng 
đến phía ngực. Giữ cho phần hông phẳng và song song với sàn tập. Đế cho dễ tưởng tượng, hãy nghĩ rằng bạn đang 
gập người và chạy tại chỗ trong khi hai tay như hai cái phanh vậy. 


Xem thêm: 

• Tập thế hình với tạ tay hiệu quả 

• Bài tập thể hình cho cơ bụng săn chắc giảm mỡ với AB Roller 

• Giải mã bí mật sức mạnh của động tác p/ank 

• Thể hình cho người mới tập 


ỉ 


Thích "Uke" / "Slrtare" 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

z 

Q. 

@ 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



7 Vấn đề trong squat và giải pháp 



TOP 1 6 bài tập Squat cho vòng 3 săn... 



Top 14 bài tập Gym cực tốt cho ngườ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

Top 10 bài tập thế hình Squat tốt nhất cho nam 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 







0, Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 








Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hưởng đến chiều cao không? 



5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 







Kiến thức cần biết về Deadlitt 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 







BÀI TẬP BỤNG 


BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 


BÀI TẬP PLANK 


BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP 
CHÂN 


BẬI TẬP BÀI TẬP ĐÙI 

CỐ TRƯỚC 


BÀI TẬP 
LƯNG 


BÀI TẬP 
NGỰC' 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TẬP BÀỊ TẬP TỐNG 

TAY HỢP 


BÀI TẬP VAI DỊNH DƯỠNG THẾ 
HÌNH 


ĐỘNG TÁC PLANK ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC 

YỎGA 


LỊCH TẬP THỂ 
HÌNH 


NGHỈ NGƠI NHẠC TẬP THỂ 
HÌNH 


TẬP THỂ HÌNH TẠI VIDEO THỂ 

NHÀ HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• Cách tỉa và vẽ lông mày cực dễ cho người mới tập trang điểm 

Đối với nhiều bạn mới làm quen với việc trang điểm thì vùng mắt có lẽ là nơi khó... 

• Bí quyết giảm vòng eo chỉ trong 3 ngày của người Nhật 

Bí quyết giảm vòng eo đơn giản chỉ nằm ở việc đi bộ? Bạn có tin phương pháp đi... 

• 23 bài tập giảm mỡ bụng hiệu quả tại nhà, không thể không thử 

Bạn mong muốn có vòng eo thon gọn những không biết làm sao? Bạn không dám tự tin diện... 

• Bí quyết gắn mi giả trông dày tự nhiên và không nặng mắt 

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với việc gắn mi giả. Tuy nhiên bạn đã từng nghe... 

• 1 1 bài tập giảm mỡ bụng với bóng Bosu hiệu quả và cực tốt 

Bạn luôn cảm thấy buồn mỗi lần sờ từng ngấn bụng lộ rõ? Bạn chẳng thích ai đề cập... 



THỂ 


HỈNH 


Co ^lc T Tim kiêm Tuy Chinh 


Bàỉ ngẫu nhiên 


ựsỉiứàt NHỮNG SAI LẦM NGUY HIỂM CẦN TRÁNH KHI TẬP THỂ HÌNH TĂNG CÂN 
píbcẬN 27.02.201 6 - Comments Disabled 

Không phải tập thể hình là bạn muốn tăng cơ phần nào cũng được. Khi tập thể hình tăng cân tăng cơ cần chú ý... 


6 MUỐN CÓ Cơ BỤNG 6 MÚI TẠI NHÀ NHANH NHẤT PHẢI LÀM SAO? 

- 29.02.201 6 - Comments Disabled 

t I 

Làm thế nào để có cơ bụng 6 múi tại nhà luôn là câu hỏi khó của nhiều người? Hãy cùng xem những phương pháp... 


s# 50 LỜI CHÚC TẾT HAY NHẤT 2016 GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG 
^ •• 02.02.201 6 - Comments Disabled 

Năm mới đến là dịp để bạn bày tỏ tình yêu và sự quan tâm đến những người xuang quanh qua những lời chúc tết... 


Bài mới 



^ 6 BÀI TẬPTHỂ HÌNH NGOÀI TRỜI GIÚPĐỐT Mỡ HIỆU QUẢ CHO NAM GIỚI 


Bạn đã cảm thấy “nhàm chán” với không khí “tù túng” của phòng gym và... 

* 


2 m TOP 10 BÀI TẬP THỂ HÌNH SQUAT TỐT NHẤT CHO NAM 

Ể-ĩm 


Xuống tấn Squat luôn được coi là một trong những động tác cổ điển và... 
8 KIỂU PLANKTỐT NHẤT Bạn không nên bỏ qua 










Nếu bạn cảm thấy rằng động tác Plank (Hít đất tĩnh), là một động tác... 



CÀ PHÊ - TĂNG LỰC ĐƠN GIẢN CHO NGƯỜI TẬP THỂ HÌNH 

[i' ^ 21 .1 2.201 5 - Comments Disabled 

ít ai biết rằng nó đã từng nằm trong danh sách các chất dopping bị cấm trong các kỳ Olympic. Ngày nay nó... 

3 SẢN PHẨM CHỨC NĂNG GIÚP CHO NAM GIỚI TĂNG CÂN HIỆU QUẢ 

Ị 22.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Superior VVeight Gain, Super Gainer, CM5000 là 3 dòng sản phẩm chức năng hỗ trợ tăng cân tăng cc mà người gầy... 

WZị 1 0 LOẠI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG TĂNG CÂN NHANH CHO NGƯỜI GẦY TẬP THỂ HÌNH 

28.03.201 6 - 0 Comments 

Những thực phẩm thường ngày bạn ăn là một cách tăng cân lành mạnh, người gầy cứ nghĩ rằng cứ ăn các chất béo... 


Copyright © 201 5 - Thế Hình Nam 




